đọc/Người tra cứu 

3. Sử dụng Website với vai trò của Tác giả Module 

4. Các bước giúp Giảng viên sắp xếp các Module sẵn có thành 
Giáo trình, Bài giẳng 

5. Các câu hỏi thường gặp 


Tổng quan về website Học liệu mở Việt Nam 


Sử dụng website www.vocw.edu.vn với vai trò Bạn đọc/Người tra cứu 


Sử dụng Website với vai trò của Bạn đọc/Người tra cứu 


Từ trang chủ, có 2 cách để tra cứu nội dung thông tin trong Website: 


Cách 1: Tìm kiếm trực tiẾp trên trang chỦ (Homepage) 


Người dùng tra cứu bằng cách gõ từ khóa cần tìm vào ô nhập liệu (khu 
vực số 4) và nhân nút tìm 


Màn hình tìm kiếm nội dung trên 
trang chủ 


Ở màn hình trên, sau khi gõ từ khóa khái niệm và nhấn nút tìm, màn hình 
kết quả tìm kiếm tương ứng với từ khóa khái niệm sẽ hiện ra như sau: 


Kết quả tìm kiếm 


Chú ý: 
P 


là biểu tượng của Module (khối kiến thức nhỏ) 


là biểu tượng của Course (giáo trình/ bài giảng) 


Sau khi nhấn chuột vào tiêu đề của Module/Course trong danh sách kết 
quả tìm kiếm, toàn văn nội dung Module/Course đó sẽ hiện ra nhƯ sau: 


Toàn văn Module 


Trong quá trình đọc toàn văn nội dung bài viết, người dùng có thể: 


© Sử dụng chức năng in ấn (PDF) để hệ thống sinh tệp PDF cho nội 
dung bài này và người dùng có thể tải tệp PDF này về máy tính 
(Xem offline hoặc để in ấn) 

e_ Xem các tài liệu có liên quan (hệ thống tự động đưa ra các 
Module/Course có cùng từ khóa hoặc cùng nội dung liên quan) 


Chức năng in PDE 


Người dùng có thể mở trực tiếp (Open) tệp PDF trên hoặc ghi (save) vào 
máy tính sau đó mở ra bằng phần mềm đọc file PDE (Ví dụ Acrobat 
reader). Nội dung Module sẽ hiển thị như sau: 


Hiển thị nội dung Module dưới định dạng PDF 


Như vậy, người dùng với cách gõ trực tiếp từ khóa cần tìm trên ô tìm 
kiếm, sau vài thao tác nhấn chuột đơn giản, đã có thể xem nội dung 
Module/Course cần tìm trên trình duyệt web hoặc dưới định dạng của tệp 
tin PDE. 


Để có thể có được kết quả tìm kiếm/tra cứu theo các tiêu chí khác nhau, 
người dùng có thể sử dụng các chức năng tra cứu theo Chủ đề, Ngôn 
ngữ, Số lượng người xem, Tiêu để, tác giả... Ở phía dưới ô tìm kiếm. 
Theo hình minh họa dưới đây, khi người dùng di chuyển chuột qua tiêu 
chí nào, danh sách các tiêu chí phụ đi theo sẽ hiển thị ngay ở phía bên 
phải. Người dùng nhấn chuột vào một trong các tiêu chí phụ tương ứng 
để có thể đến với chuyên trang tìm kiếm nội dung (Content) với các tiêu 


chí đã được lựa chọn sẵn. Cách thức sử dụng chuyên trang này sẽ được 
trình bày chỉ tiết trong phần kế tiếp sau đây. 


Tìm kiếm theo các tiêu chí khác nhau 


Cách 2 — Sử dụng chuyên trang tìm kiếm nội dung (Content) 

Nhấn chuột vào siêu liên kết content để đến với Chuyên trang tìm kiếm 
nội dung (xem hình minh họa). Tại chuyên trang này, người tra cứu có 
thể: 


e Gõ từ khóa cần tìm vào ô soạn thảo rồi nhấn nút search 
e Hoặc lần lượt làm theo 3 bƯớc như chỉ dẫn ở phần Browse Content 
Bước 1: Nhấn chuột vào các tiêu chí (Ví dụ: Title - liệt kê theo tiêu đề) 


Bước 2: Nhấn chuột vào chữ cái bất kỳ để tra theo thứ tự Alphabet. 


Bước 3: Nhãn chuột vào tên tiêu đề cần xem để hiển thị toàn văn bài 
viết. 
Sau khi toàn văn bài viết đã được hiển thị trên trình duyệt web, các thao 


tác duyệt thông tin, in PDE, xem các nội dung có liên quan... tương tự 
như các thao tác trong Cách 1. 


Màn hình chuyên trang tìm kiếm nội dung Content 


Sử dụng Website với vai trò của Tác giả Module 
Sử dụng Website với vai trò của Tác giả, Giẳng viên 


Đăng ký một tài khoản trên hệ thống 


Chức năng đăng 
ký tài khoản 


Để có thể có quyền thêm mới, cập nhật, chia sẻ, tái sử dụng nội dung 
thông tin trên hệ thống, người dùng cần đăng ký một tài khoản qua các 
bước đơn giản sau: 


Bước 1: Từ khu vực số 6 trên trang chủ, nhấn chuột vào liên kết Get an 
account (Hình minh họa) 


Bước 2: Cung cấp thông tin cá nhân theo yêu cầu: 


Màn hình sau đây hiện ra yêu cầu người dùng nhập các thông tin cá nhân. 
Các mục có dấu vuông đỏ (EirstName, LastName, Email) là bắt buộc phải 
nhập. Hệ thống sẽ yêu cầu nhập cho đến khi các mục này được điền 
đầy đủ. 


Cung cấp thông tin cá nhân 


Sau khi nhấn nút continue (Tiếp tục), màn hình sau hiện ra yêu cầu người 
dùng chọn một tên đăng nhập phù hợp (Hệ thống tự động gợi ý tên đăng 
nhập trùng với tên của địa chỉ E-mail). 


Bước 3: Chọn username (tên đăng nhập) 


Chọn tên đăng nhập 


Sau đó tiếp tục nhấn nút Continue, màn hình xác nhận sau đây hiện ra, 
thông báo cho người dùng biết toàn bộ các thông tin cơ bản của người 
dùng nhƯ username, name, email và homepage đã được hệ thống tiếp 
nhận. Sau kiểm tra lại các thông tin này là chính xác, người dùng nhấn 
chuỘt vào nút request account (yêu cầu tài khoản) 


Bước 4: Xác nhận thông tin tài khoản 


Khẳng định việc đăng ký thành viên 


Sau khi nhấn nút Request account, màn hình thông báo với nội dung như 
sau hiện ra 


lz> 


Thông báo việc đăng ký hoàn tất 


Bước 5: Mở hộp thư điện tử mà bạn đã đăng ký với hệ thống và thực 
hiện kích hoạt tài khoản theo hướng dẫn 


Người dùng sẽ nhận được một email từ hệ thống và một số chỉ dẫn để 
có thể khởi tạo tài khoản và thiết lập mật khẩu đăng nhập tương ứng. 
Việc mở hộp thư, kiểm tra thư và thực hiện theo chỉ dẫn cần thực hiện 
trong vòng 24 tiếng kể từ lúc đăng ký. 


Mở hộp thư và kích hoạt theo hướng dẫn 


Hình trên là nội dung email gửi tới hộp thư người dùng. Sau mở thư và 
nhấn chuột vào liên kết như yêu cầu, màn hình sau đây cho phép người 
dùng lựa chọn mật khẩu. 


Bước 6: Lựa chọn mật khẩu cho tên đăng nhập 


Người dùng nhập 2 lần mật khẩu này vào 2 ô password và chắc chắn 
rằng chúng giống hệt nhau, sau đó nhấn nút set my password 


Lựa chọn mật khẩu 


Cuối cùng, màn hình thông báo sau cho biết người dùng đã trở thành 
thành viên của hệ thống, với tên đăng nhập và mật khẩu đã được thiết 
lập. 


lz> 


Thông báo mật khẩu đã được thiết lập thành công 


Như vậy, các thao tác đăng ký thành viên của hệ thống đã được hoàn tất. 
Từ lúc này, người dùng có thể đăng nhập hệ thống bằng tài khoản của 
mình để bắt đầu công việc đóng góp tri thức cho cộng đồng. 


Đăng nhập và làm quen với Khu vực làm việc 


Từ khu vực số 6 trên trang chủ, nhập Username và Password như hình 
minh họa rồi nhân nút login. 


Tác giả đăng 
nhập 


Màn hình sau đây hiện ra thông báo bạn đã đăng nhập thành công. 


Màn hình sau khi đăng nhập 


Sau khi đăng nhập, người dùng có thể: 


se Goto Author Word Area: Truy cập tới khu vực làm việc của tác giả 
«_ View/Edit Author Profile: Xem/Sửa thông tin cá nhân tác giả 
se View/Edit Account Preferences: Xem/sửa thông tin thành viên 


Để nhanh chóng tới khu vực làm việc và làm việc với các 
Module/Course..., người dùng nhấn chuỘt vào Go to Author Work Area 
như hình minh họa. Màn hình sau đây hiện ra cho phép người dùng lựa 
chọn 2 chức năng chính: 


1. Tạo mới Module (soạn trực tiếp hoặc đưa lên hệ thống từ các tệp 
MS Word đã có sản) 

2. Tái sử dụng Module của các thành viên khác (đã xuất bản trong hệ 
thống) 


Các bước giúp Tác giả tạo mới Module từ tệp MS Word sẵn có 


Chức năng tạo mới Module từ đầu và Chức năng tái sử dụng các 
Module sẵn có 


Bước 1: Chọn chức năng tạo mới Module trong Khu vực làm việc 


Nhấn chuột vào hộp chọn Select ở khu vực số 1, chọn Module, sau đó 
nhân nút Create new Item 


Chú ý: Khu vực số 2 dành cho các Tác giả tạo mới Module từ những 
Module sẵn có trên hệ thống (Sẽ trình bày ở phần tiếp sau) 


Chức năng tạo mới Module 


Bước 2: Đọc và đồng ý với giấy phép sử dụng Creative Common (Giấy 
phép sáng tạo dùng chung) phiên bản Attribution (đồng ý chia sẻ, cho 
phép sửa đổi nhưng yêu cầu giỮ nguyên tên tác giả) 


Đồng ý với giấy phép Creative Commons 


Bước 3: Màn hình kế tiếp tiếp theo thông báo cho phép người dùng tùy 
chọn ngôn ngữ XML để lưu trữ, mặc định là ngôn ngữ CNXML 0.5 
(phiên bản rút gọn). Đối với các tài liệu toán học, người dùng nên tích 
vào ô chọn Include MathML như hình vẽ rồi nhấn nút next 


Lựa chọn MathML 


Bước 4: Điền các thông tin cần thiết cho Module. Có 2 phần bắt buộc 
phải nhập là Module name (Tên Module) và Language (Ngôn ngữ). Hai 
phần còn lại là Keywords (từ khóa) và Abstract (Tóm tắt) không bắt 
buộc. Tuy nhiên, Tác giả Module nên cung cấp đầy đủ các thông tin này 
và lưu ý, các từ khóa mỗi từ nằm trên một hàng (Như hình minh họa) 


Chú ý: Các thông tin như Tiêu đề Module, từ khóa, tóm tắt...được nhập 
trong phần này có thể được chỉnh sửa sau này nếu cần (chỉnh sửa thông 
tin MetaData) 


Điền các thông tin cần thiết cho Module 


Sau khi nhấn nút next, màn hình nhập nội dung Module sẽ hiện ra như 
hình dưới. Người dùng có thể chọn một trong hai cách sau để nhập mới 
nội dung Module: 


Cách 1: Tải lên hệ thống (Upload) các Module sẵn có đang được lưu trữ 
dưới định dạng tệp MS Word. 


Cách 2: Nhấn chuột vào vị trí số 2 để có thể trực tiếp soạn thảo nội dung 
Module. 


Lưu ý: Hiện chức năng soạn thảo nội dung Module, do phải đảm bảo 
tương thích với CNXML nên môi trường soạn thảo chưa được trực quan 
như trên môi trường Rich-Text-Editor (giống giao diện của MS Word). 
Điều này có thể gây khó khăn cho những người dùng đã quen với cách 
soạn thảo văn bản truyền thống trên MS Word. Chính vì lý do này, chúng 
tôi đề nghị các Tác giả tập trung sử dụng tính năng Import From Word 
(Cách 1) để có thể có nội dung Module với định dạng chuẩn và theo đúng 
ý mình. Chính vì lý do này, chúng ta tiếp tục chuyển sang bƯớc kế tiếp: 


Nạp nội dung cho Module 


Bước 5: Chọn chức năng Import Microsoft Word 


Ở màn hình làm việc trên, người dùng nhấn chuột vào nút Import (vị trí 
1), màn hình sau đây hiện ra: 


Iz 


Chức năng nạp nội dung từ MS Word 


Bước 6: Nhấn nút Browse, sau đó chọn tệp MSWord chứa nội dung 
Module cần đưa lên hệ thống, sau đó nhấn nút Open và nhấn tiếp nút 
Import (hình vẽ) 


Đưa tệp MS Word lên hệ thống 


Màn hình sau đây hiện ra cho người dùng thấy kết quả của việc Import 
(nhập) nội dung Module từ tệp MS Word trong máy tính lên hệ thống. 


Chức năng Preview 


Màn hình trên đây đồng thời là nơi người dùng có thể trực tiếp chỉnh sửa 
nội dung (nếu cần). Tuy nhiên, trước khi chỉnh sửa hoặc xuất bản nội 
dung này, người dùng nên nhấn Preview (xem lại) để xem nội dung này 
với định dạng đầy đủ. 


Bước 7: Nhấn Preview, hệ thống hỏi người dùng muốn xem ở chế độ 
nào? 


Online Preview (Xem trên nền Web) và PrintPreview (Xem trên nền tệp 
PDF) 


Chọn chức năng Online Preview 


Nếu nhấn vào Online Preview, kết quả sẽ nhƯ sau: 


Nội dung Module trên màn hình Online Preview 


Và nếu nhấn vào Print Preview, kết quả sẽ như sau (trên máy phải có 
phần mềm đọc được định dạng file PDF, ví dụ Acrobat reader) 


Nội dung Module trên màn hình PDE Preview 


Sau khi đã Xem lại (Preview) nội dung (hình minh họa chức năng 
Preview): 


Nếu cần chỉnh sửa, người dùng có thể nhấn chuột vào siêu liên kết sửa 
đổi 


Bước 8:Xuất bản Module 


Nếu đã hài lòng với định dạng mà hệ thống thể hiện, người dùng có thể 
nhấn chuột vào siêu liên kết xuất bản 


Xuất bản Module 


Màn hình trên yêu cầu người dùng kiểm tra lần cuối các thông tin vê 
Metadata (tóm tắt, từ khóa...)..., sau đó nhập một số thông tin về phiên 
bản của tài liệu (dễ quản lý sau này, khi tài liệu có nhiều phiên bản khác 
nhau), và nhấn publish. 


Bước 9: Tái khẳng định việc xuất bản Module 


Màn hình sau sẽ yêu cầu người dùng một lần nữa xác nhận việc xuất 
bản tài liệu. 


Xác nhận việc xuất bản 


Sau khi Pubish (xuất bản), tài liệu của Tác giả sẽ hiển thị ra bên ngoài và 
mọi người đều có quyền đọc (Ở bước này, giống như việc xuất bản 
sách in, sau khi publish, mọi người chỉ có khả năng đọc mà thôi). Để tài 
liệu này thực sự có khả năng sửa đổi và chia sẻ, Tác giả cần nhấn nút 
checkout (nút này có tác dụng cho phép hiệu đính tài liệu này) 


Bước 10 - Bước cuối: Nhấn nút checkout (Cho phép hiệu đính) 


lz> 


Nhấn Checkout để Module có khả năng được sửa đổi 


Sau khi nhấn checkout, màn hình sau đây hiện ra. Tác giả có thể tiếp tục 
sửa đổi nội dung (nếu cần) hoặc quay trở về khu vực làm việc 
(WorkSpace) như hình minh họa: 


Sau khi checkout, quay về khu vực làm việc 


Màn hình khu vực làm việc 


Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu xong các bước nhanh chóng nhất để 
người dùng có thể xuất bản và chia sẻ Module kiến thức của mình. 


Các bước giúp Tác giả tái sử dụng nội dung Module sẵn có 


Quay trở về với người dùng có tài khoản phuongdv. Sau khi đăng nhập 
bằng account phuongdy, ta đi tới Khu vực làm việc của người dùng này. 
Mục tiêu lần này của ta là tái sử dụng nội dung Module sẵn có trên hệ 
thống nhờ chức năng search for published content như sau: 


Chức năng tạo mới Module từ các Module sẵn có 


Màn hình tìm kiếm nội dung hiện ra, ta lần lượt thực hiện các bước sau 
đầy: 


P3 


Màn hình tìm kiếm nội dung 


Bước 1: Gõ từ khóa cần tìm (Ví dụ: Công nghệ Ajax) 
Bước 2: Nhấn search để bắt đầu tìm kiếm 


Bước 3: Nhấn vào một/nhiều ô tích chọn trước tiêu để Module cần tái sử 
dụng 


Bước 4: Chọn nơi lưu trữ nhỮng Module này (thường là My work space) 
và nhấn add 


Người dùng có thể lặp lại 4 bước trên nhiều lần để tìm ra nhỮng Module 
có nội dung phù hợp và sau đó đưa những Module này về khu vực làm 


việc của mình. 


Sau khi nhấn add, màn hình sau hiện ra: 


P3 


Màn hình khu vực làm việc sau khi đưa Module về 


Như vậy, hai Module vừa chọn đã nằm trong khu vực làm việc của 
phuongdv. 


Bước 5: Chọn Module cần tái sử dụng 


Để có thể tái sử dụng nội dung Module nào, ta nhấn chuột vào tiêu đề 
Module đó, màn hình soạn thảo nội dung Module sẽ hiện ra. 


Màn hình dưới đây hiển thị nội dung của Module Ứng dụng Ajax xây 
dựng Module Từ điển trực tuyến. 


Soạn trực tiếp nội dung Module 


Bước 6: Tiến hành thêm mới/chỉnh sửa nội dung Module đã chọn 


Để soạn thảo đoạn văn bản nào, người dùng nhấn chuột vào đoạn văn 
bản đó. Màn hình soạn thảo sẽ hiện ra. Sau khi sửa đổi nội dung, nhấn 
Save để ghi lại. 


Ghi lại sự thay đổi 


Lặp lại các bước sửa đổi trên cho các đoạn văn bản khác (nếu cần) 


Bước 7: Nhấn Publish và lựa chọn một trong 2 việc trên màn hình dưới 
đầy: 


e 1. Suggest your edits: Gửi gợi ý sửa đổi nội dung tới tác giả gốc 
hoặc Người duy trì nội dung. 

e 2, Create a new Module: Tạo mới một phiên bản mới dựa trên 
Module đã có. (Việc này có thể hiểu như sau: Người dùng phuongdv, 
sau khi mang nội dung Module của người dùng minhdn xong thì 
không thể publish theo kiểu ghi đè lên Module cũ được mà cần phải 
tạo ra một phiên bản mới, độc lập với phiên bản cũ (giống như Save 


aS...)) 


Hai chức năng sau khi thay đổi nội dung Module 


Nếu nhấn chọn chức năng Ở vị trí sỐ 1, màn hình sau hiện ra, ta mô tả 
những ý kiến sửa đổi của mình rồi nhấn Send edits 


lz> 


Chức năng chuyển khuyến cáo sửa đổi cho tác giả gốc 


Nếu nhấn chọn chức năng Ở vị trí số 2, màn hình sau hiện ra, xác nhận 1 
lần nữa việc người dùng sẽ tạo một phiên bản mới của Module và đồng 


ý với giấy phép chia sẻ Sáng tạo dùng chung (Creative Common 
Atribution License) 


Bước 8: Đồng ý với điều khoản của giấy phép và nhấn Yes, create copy 


P3 


Chức năng tạo mới một bản copy trong khu vực làm việc 


Bước 9. Nhấn publish để xuất bản phiên bản Module mới này 


Xuất bản phiên bản mới 


Bước 10: Điền các thông tin mô tả sự thay đổi và nhấn publish 


Ghi lại sự thay đổi 


Bước 11: Màn hình sau hiện ra, thông báo rằng hiện tại Module chưa 
được Publish do chưa có sự phản hồi đồng ý từ tác giả gốc. 


Chưa được quyền xuất bản khi chưa được tác giả gốc đồng ý 


Như vậy, trong lúc này, phía tác giả gốc của Module (tài khoản minhdn), 
cần đăng nhập vào khu vực làm việc của mình 


Tác giả gốc đăng 
nhập 


Sau khi đăng nhập, tác giả gốc của Module sẽ nhìn thấy dòng 1 role 
request. Đây chính là thông báo về việc có một yêu cầu tới tác giả gốc về 
việc có một tác giả khác tái sử dụng nội dung Module và hỏi ý kiến về 
việc đứng tên đồng tác giả trong Module mới này. 


Sau khi đăng nhập, thấy một yêu cầu vai trò đang đợi 


Nhấn chuột vào liên kết 1 Role Request, màn hình sau hiện ra 


Đồng ý với lời yêu cầu làm đồng tác giả 


Nhấn chọn vào ô trước tiêu đề Module, sau đó nhấn accept (nếu thực sự 
đồng ý đứng tên đồng tác giả Module). Sau khi nhấn chuột, màn hình sau 
đây hiện ra, thông báo rằng đã chấp nhận yêu cầu và hiện không còn yêu 
cầu nào chờ nữa. 


Yêu cầu đã được xử lý 


Quay trở lại với màn hình làm việc của phuongdy, bây giờ thì tác giả 
phuongdv đã có thể publish nội dung Module này. 


Màn hình dưới đây cho thấy, tác giả Module gồm 2 người và hệ thống 
cũng chỉ rõ răng nội dung Module mới này dựa trên nội dung Module nào, 
của tác giả gì. 


Giờ thì đã có thể xuât bản Module 


Các bước giúp Giảng viên sắp xếp các Module sẵn có thành Giáo trình, 
Bài giảng 


Các bước giúp Giẳng viên sắp xếp các Module sẵn có thành 
Giáo trình/Bài giảng 


minh họa) 


Minh họa ảnh 1 


Giả sử phuongdv muốn xây dựng một khóa học ngắn giới thiệu về Công 
nghệ Ajax và công nghệ Wap, với vai trò của một Giảng viên, phuongdv 
cần xây dựng một kịch bản (một trình tự hợp lý của các Module), sau đó 
tìm và đưa các Module sẵn có trên hệ thống vào kịch bản của mình, tạo 
thành một Course (Giáo trình/bài giảng) về Ajax và Wap. Giả sử kịch bản 
giáo trình của phuongdv như sau: 


Chương 1: Ajax và Ứng dụng 

Giới thiệu tổng quan về Ajax 

Ứng dụng Ajax xây dựng Module từ điển trực tuyến 

Chương 2: Wap và Ứng dụng 

Giới thiệu về Wap, xây dựng ứng dụng Wap trên nền máy chủ IIS 


Phuongdv sẽ lần lượt thao tác nhƯ sau để có thể tạo được Course theo 
kịch bản trên: 


Bước 1: Nhấn chuột vào ô lựa chọn, chọn Course và nhấn create new 
Item 


Bước 2: Đồng ý với các điều khoản giấy phép, bản quyền bằng cách 
nhấn chuột vào ô chọn vuông và nhấn next 


Bước 3: Điền đầy đủ thông tin về giáo trình, bao gồm Tiêu đề, ngôn ngữ 
(bắt buộc) và từ khóa, tóm tắt. Sau đó nhãn next 


Bước 4: Chuyển sang tab Content như hình vẽ 


`; 


Bước 5: Nhấn chuột vào nút add new section để tạo mới chƯơng 1 


P3 


Bước 6: Điền tiêu đề chương rồi nhấn save 


lz> 


Bước 7: Gõ từ khóa cần tìm để liệt kê các Module phù hợp với nội dung 
chương (ví dụ gõ ajax và nhấn search) 


Bước 8: Chọn các Module cần đưa vào chương bằng cách nhấn chuột 
vào ô chọn trước tên Module, sau đó nhấn add selected content 


Bước 9: Sắp xếp thứ tự các Module cho phù hợp với tiến trình bài giảng 
bằng cách sử dụng các dấu mũi tên lên xuống phía bên phải. 


Tương tự như thế, muốn tạo ra Chương 2, nhấn chuột vào tiêu đề giáo 
trình như hình minh họa, sau đó lại nhãn chuột vào nút add new section 


lz> 


Tiếp tục tương tự như trước, gõ tiêu đề chương 2 và nhấn save 


Tiếp theo, tương tự như các bƯỚc trên, tiếp tục tìm các nội dung Module 
phù hợp bằng cách gõ từ khóa tìm kiếm 


P3 


Và tìm được Module nào thì chọn Module đó và nhấn add selected 
Content. 


Bước 10: Sau khi đã tạo xong nội dung giáo trình, nhấn chuột vào chức 
năng preview để xem trước giáo trình sẽ hiển thị như thế nào. 


Iz 


Màn hình dưới đây cho thấy Course được hiển thị với đầy đủ thông tin 
tiêu đề, mục lục, tác giả Course, đồng tác giả Module,... 


Bước 11: Sau khi đã hài lòng với nội dung hiển thị preview, nhấn back để 
quay lại màn hình soạn thảo, sau đó nhấn publish để xuất bản Course. 
Gõ nội dung thông tin mô tả về phiên bản Course này, sau đó nhấn 
publish. 


Bước 12: Tái khẳng định việc xuất bản Course bằng việc nhấn yes, 
publish 


P3 


Bước 13: Đọc toàn bộ thông tin liên quan đến Course và nhấn nút 
Checkout để Course có khả năng hiệu đính và tái sử dụng. 


Như vậy, thông qua một số bước đơn giản (chủ yếu là nhấn chuột), 
người giảng viên đã có thể nhanh chóng tạo cho mình một Course dựa 
trên những Module kiến thức phù hợp sẵn có trên hệ thống. 


Các câu hỏi thường gặp 


Các câu hồi thường gặp (FAQ) 
1. VOCVW là gì? MụỤc tiêu của VOCW? Ai là người dùng VOCW? 


Trả lời: VOCW, viết tắt của Vietnam OpenCourseWare (Học liệu mở 
Việt Nam), là tên một chương trình do ba đơn vị: BỘ Giáo dục và Đào 
tạo, Công ty phần mềm và truyền thông VASC và Quỹ Giáo dục Việt 
Nam VEF phối hợp thực hiện. Đây là nơi cho phép xem và chia sẻ các tài 
liệu, giáo trình được tạo thành/sắp xếp từ các khối kiến thức nhỏ. 


Mục tiêu của chương trình, như đã nêu rõ trên trang chủ website 
htip:/www.vocw.edu.vn là làm cho kho Học liệu mở Việt Nam có nội 
dung phong phú, có thể sử dụng, tái sử dụng và truy nhập miễn phí trước 
hết trong môi trường giảng dạy, học tập và nghiên cứu sau đó cho toàn xã 
hội. 


Bất kỳ ai cũng có thể xem hoặc đóng góp nội dung cho kho học liệu mở 
này 


1. Tham gia VOCVW có lợi gì cho cá nhân tôi nói riêng và cho cƠ 
quan tôi nói chung? 


Trả lời: Nếu ai cũng sẵn sàng đóng góp và chia sẻ những Module kiến 
thức của mình và chia sẻ những kinh nghiệm giảng dạy của mình thì lợi 
ích thu được sẽ rất lớn, không chỉ cho riêng bất cứ cá nhân nào mà còn 
cho toàn xã hội. Website Học liệu mở Việt Nam VOCW đã làm được một 
việc rất quan trọng là khiến cho việc đóng góp, chia sẻ và tái sử dụng các 
nội dung Module này được diễn ra nhanh chóng và dễ dàng. Một số ví dụ 
sau minh họa việc cá nhân bạn nếu đóng một trong các vai trò sau đều có 
thể thu được những lợi ích thiết thực 


Nếu bạn là người muốn đóng góp tri thức cho cộng đồng: 


Hệ thống là nơi giúp bạn thực hiện việc này một cách nhanh chóng và 
hiệu quả nhất 


Nếu bạn là giáo viên, người viẾt sách: 


Nếu như trước đây, việc viết một giáo trình hay một cuốn sách được tiến 
hành rất mất thời gian, bản thân tác giả giáo trình cũng chỉ tâm huyết với 
1 hoặc 2 chương thôi và vẫn phải tham khảo các tài liệu khác để viết các 
chương còn lại, thì nay tác giả giáo trình chỉ việc dồn công sức viết 1 
hoặc 2 Module mà mình tâm huyết, điều này rất nhanh, và sau đó tìm trên 
hệ thống các Module còn lại do các tác giả khác đã viết rồi. Công việc 
biên soạn giáo trình này sẽ còn chỉ tính bằng ngày so với đơn vị năm như 
trước kia. 


Nếu bạn là sinh viên: 


Bạn có một kho các tài liệu vô cùng phong phú, đủ các chủ đề, bằng cả 
tiếng Việt và có thể tiếng Anh, được biên soạn và chia sẻ từ chính các 
thầy cô, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước 


1. Điều kiện trở thành thành viên của VOCW? Các thao tác cần 
thiết để có thể đăng ký làm thành viên VOCW? 


Trả lời: Trước hết cần khẳng định lại một điều rằng VOCW là một 
chương trình mang lại lợi ích cho cộng đồng và cũng cần sự đóng góp tri 
thức của cộng đồng. Bất kỳ ai cũng được khuyến khích tham gia chương 
trình và việc tham gia này không yêu cầu bất cứ điều kiện gì. Tuy nhiên, 
để có quyền đăng tải các Module kiến thức và tạo ra các khóa học bạn 
cần trở thành thành viên cỦa website www.vocw.edu.vn qua các thao tác 
đăng ký tài khoản hết sức đơn giản. 


Hãy nhấn chuột vào liên kết Get an account và làm theo các bước hướng 
dẫn cụ thể (rất ngắn gọn), bạn sẽ trở thành thành viên của hệ thống. 


1. Tôi không đăng ký là thành viên của VOCW thì có được không? 
Tôi có được sử dụng các tài nguyên của VOCW không? 


Trả lời: Bạn hoàn toàn có khả năng khai thác toàn bộ tài nguyên thông tin 
trên VOCW mà không cần đăng ký thành viên. Tuy nhiên, khi đó, bạn chỉ 


đóng vai trò của Bạn đọc mà chưa có được nhữỮng vai trò của Tác giả hay 
Giảng viên. 


Bạn nên đăng ký làm thành viên của VOCW để có thể sử dụng hết các 
vai trò trong hệ thống. 


1. Tôi nghe nói, cho dù có máy tính hay không có máy tính, có 
Internet hay không có Internet, bạn vẫn có thể tham gia đóng góp 
cho trang thông tin Học liệu mở Việt Nam và được hƯởng những 
thành quả của trang thông tin này, trong khi trang Web vận hành 
trên Internet và muốn vào Internet thì phải có đường truyền 
Internet và phải có máy tính, tại sao lại có thể như vậy? 


Trả lời: Như ta đã biết, nếu có máy tính và có mạng Internet, người dùng 
có khả năng tham gia hệ thống một cách đầy đủ nhất. 


Tuy nhiên, nếu không có máy tính và không có mạng, người dùng vẫn có 
thể tham gia/ được hưởng những thành quả của hệ thống do: 


‹ Hệ thống có chức năng kết xuất Module thành các tệp PDE có định 
dạng chuẩn và sẵn sàng cho các nhà in in ra thành các quyển sách 
Textbooks (Những cuốn sách này rất rẻ vì chỉ mất tiền giấy và công 
in, không mất tiền bản quyền). Chính vì thế, nếu không có máy tính 
và Internet, người dùng vẫn có thể khai thác được nội dung 
Module/Course thông qua các cuốn sách được in ra này. 

« Một tác giả có rất nhiều Module kiến thức muốn đóng góp cho hệ 
thống nhƯng tác giả đó không có máy tính và Internet. Trong trường 
hợp này, nhỮng Maintainers (Người duy trì nội dung) sẽ giúp các Tác 
giả đăng ký tài khoản và đưa các Module kiến thức lên giúp. Tác giả 
sẽ vẫn đứng tên Author và người đưa lên giúp lúc đó sẽ đóng vai trò 
Maintainer. 


Như vậy, hai ví dụ trên cho thấy ai cũng có thể khai thác/đóng góp thông 
tin trên trang thông tin Học liệu mở Việt Nam. 


1. Giả sử có một tác giả rất nổi tiếng đưa Module cỦa mình lên, sau 
đó có rất nhiều tác giả không tên tuổi khác tái sử dụng nội dung 


Module đó (sửa đi 1 vài dấu chấm, dấu phẩy hoặc sửa chữa 
không đáng kể, hoặc làm sai lệch hẳn nội dung đi...), sau đó xuất 
bắn và được đứng tên đỒng tác giả với tác giả nổi tiếng đó. 
Trong trường hỢp này, cần giải quyết thế nào? 


Trả lời: Khi một tác giả đã xuất bản (Publish) Module của mình và Làm 
cho có khả năng sửa đổi (Checkout) thì Module đó hoàn toàn có thể được 
tái sử dụng bởi các tác giả khác. Tuy nhiên, các tác giả khác sẽ chỉ được 
đứng tên cùng với tác giả gốc nếu được sự đồng ý của tác giả gốc này 
(nên nếu tác giả đó làm sai lệch nội dung thì tác giả gốc sẽ không đồng 
ý, không nhấn agree vào roll request tỪ phía tác giả kia, và tác giả kia sẽ 
không thể publish được Module đó). Trường hợp tác giả khác chỉnh sửa 
rất ít, dù chỉ là một vài dấu chấm phẩy, nếu sự sửa đổi đó là cần thiết và 
tác giả gốc đồng ý điều này thì hai người sẽ cùng đứng tên tác giả 
Module của Module mới chỉnh sửa. 


1. Như vậy thì có về như mặc dù một tác giả đã chia sể tài nguyên 
của mình, nhưng để thực sự có thể sử dụng lại tài nguyên đó thì 
vẫn phải đợi tác giả đó đồng ý? Vậy thì làm sao nói là làm một 
giáo trình chỈ mất vài tiếng đồng hồ được vì nếu vài tuần vài 
tháng sau tác giả gốc mới đồng ý cho tôi sử dụng thì sao? 


Trả lời: Đúng là cần phải đợi tác giả gốc đồng ý, nhưng chỈ trong 
trường hợp bạn xuất bản một Module mới dựa trên Module đã có 
thôi. Vì khi đó, Module mới sẽ mang tên hai người nên phải được sự 
đồng ý của cả hai nên điều này cũng dễ hiểu. 


Còn khi tạo Course, các giảng viên chỉ việc liên kết các Module đã có lại 
thành một xâu chuỗi nội dung theo giáo án và lúc này, giảng viên sẽ là 
Tác giả/người xây dựng ra Course đó, các tác giả Module sẽ được hiển 
thị đúng vai trò là Module Authors. Và lúc này, Giảng viên không cần phải 
đợi sự đồng ý của bất kỳ tác giả Module nào, chính vì vậy mà quá trình 
biên soạn 1 Course nhiều khi chỉ diễn ra trong một giờ đồng hồ. 


1. Tôi đã có sẵn một sỐ giáo trình soạn trong một file MS Word rồi. 
Tôi cần làm gì để đưa những nội dung này lên hệ thống? 


Trả 


` 


Mỗi tệp MS Word chứa giáo trình mà bạn đang có chính là một Course, 
và theo mô hình Connexions thì Course này hiện đang chứa các Modules 
được sắp theo thứ tự (thứ tự chương mục). Công việc của bạn sẽ được 
tóm tắt trong 5 bƯỚc sau: 


b 


Tách tệp MS Word đó theo thành các tệp rời nhau, mỗi tệp chứa nội 
dung 1 chương (Ví dụ chuong1_ tongquan.doc, 
chuong2_ khainiem.doc,... ) 


. Nếu nội dung mỗi chương ngắn gọn và chỉ có khoảng 2-3 mức 


heading thì có thể giữ nguyên nội dung chương đó, không cần tách 
tiếp (tùy vào ý kiến chủ quan của tác giả, tự định hình nội dung cho 
các Module của mình). Nếu mỗi chương lại chia thành nhiều phần 
nhỏ và có khả năng tách tiếp thì tách mỗi chương đó thành các tệp 
rời nhau như ở bước 1, đặt tên theo đúng trình tự và gợi nhớ, ví dụ 
nhƯ sau: chuong1_tongquan_phan1_ TongquanvevandeA.doc, 
chuong1_tongquan_phan2_tongquanvevandeB.doc, ....) 


. Định dạng lại từng tệp MS Word đã tách, áp dụng tệp định dạng 


connexions.dot và đánh lại toàn bộ các tiêu đề từ mức Heading 1 trở 
đi. Rà soát xem có các ký tự chỉ số trên/dưới không, nếu có thì gõ lại 
bằng MS Word Equation, xem có ký tự đặc biệt không, xem có các 
textbox hoặc callout không, trong trường hợp cần hiển thị những 
hiệu ứng phức tạp, có thể chuyển toàn bộ khối văn bản/hình vẽ 
bằng callout/textbox đó thành ảnh. 


. Lần lượt tạo mới từng Module trên website, phần nội dung Module 


sẽ được đưa lên tương ứng bởi các tệp MS Word đã được tách ra và 
định dạng từ trước, publish và checkout các Module này 


. Tạo mới Course, đưa các Module đã có trong hệ thống vào Course 


theo đúng thứ tự chương mục và xuất bản 


. Đưa Module lên VOCW có khó không? Cụ thể các bước đưa 1 


Module lên VOCW như thế nào? 


Trả lời: Việc đưa Module lên VOCW không khó, nếu bạn đã là thành 
viên của hệ thống, các bước giúp bạn đưa Module lên VOCW sẽ bao 
gồm 5 bƯớc cơ bản sau: 


1. Đăng nhập và vào khu vực làm việc của bạn 

2. Chọn chức năng tạo mới Module 

3. Điền các thông tin cần thiết của Module (tên Module, ngôn ngữ, tóm 
tắt, từ khóa) 

4. Chọn chức năng Import From Word và chọn file Word cần đưa lên 

5. Nhấn Preview để xem lại, nhấn Publish để xuất bản và nhấn 
CheckOut để làm cho Module đó có khả năng tái sử dụng bởi các tác 
giả khác. 

6. Trước khi đưa tài liệu MS Word lên, tôi có cần chú ý điều gì về 
định dạng củỦa file Word này không? 


Trả lời: Có, bạn cần lưu ý một số chỉ tiết khác biệt giữa MS Word và hệ 
thống VOCW như sau: 


e Các định dạng đậm, nghiêng, gạch chân trên Word sẽ không hiển thị 
được trên VOCW. Muốn các dòng này được đậm, nghiêng... ta cần 
áp dụng tệp định dạng Connexions.dot. 

«_ Ví dụ về Call outCác ký tự chỉ số trên, dưới như a2+b2=c2 hoặc 
H2O trong tệp MS Word, sau khi đưa lên hệ thống bằng chức năng 
Import from Word, sẽ không hiển thị đúng như trên mà hiển thị thành 
a2+b2=c2 và H2O. Muốn hiển thị được các ký tự này, cần soạn 
chúng bằng MS Word Equation. Các symbol (ký tự đặc biệt) cũng 
không được hiển thị đúng, và ngoài ra, các nội dung đƯợc trình bày 
trong hộp text box hoặc call out, ví dỤ: 


cũng sẽ không hiển thị được trong các hình như thế này mà sẽ hiển thị 
dưới dạng một dòng chữ độc lập. Trong trường hợp này, Tác giả Module 
cần capture màn hình và chuyển toàn bộ nội dung call out trên thành ảnh 
để đảm bảo nội dung được hiển thị đúng như dự định. 


1. Theo như mô hình hệ thống thì hệ thống sẽ lưu giỮ hàng nghìn, 
hàng triệu Module và mỗi Course là sự sắp xếp có thứ tự của 
một số các Module này. Vậy làm thế nào để nhanh chóng nhận 
biết Module/Course nào là Module/Course có chất lượng trong 
một kho khổng lổ như thế? 


Trả lời 


Phần mềm connexions có cung cấp chức năng tạo Lens (chức năng này 
sẽ sớm được cập nhật trong website www.vocw.edu.vn), cho phép các cƠ 
quan, tổ chức, hoặc cá nhân đánh dấu những Module/Course có chất 
lượng của mình, giúp cho các Module/Course này dễ dàng được nhận 
biết trong kho nội dung. 


1. Các tác giả đóng góp nội dung Module/Course lên hệ thống được 
đảm bảo ghi nhận bắn quyền như thế nào? Nếu một ai đó đưa 
các nội dung của người khác lên (không xin phép) thì sẽ xử lý 
như thế nào? 


Trả lời: 


Trước khi publish bất kỳ Module/Course nào, người tác giả đều phải 
nhấn chọn vào ô đồng ý với giấy phép Creative Commons, phiên bản 
Distribution (Chia sẻ). Với giấy phép này, cho dù bất kỳ ai tái sử dụng 
nội dung Module/Course đó thì tên tác giả gốc luôn được giữ, và người 
tái sử dụng tạo ra Course/Module mới cũng được ghi nhận là đồng tác 
giả. 


Nếu một ai đó đưa nội dung Module của người khác lên mà không xin 
phép, quy trình xử lý sẽ như sau: 


Yêu cầu người đưa nội dung Module đó liên hệ với tác giả thực sự của 
Module để xin phép đăng tải nội dung (khi đó, tác giả thực sự của 
Module sẽ là Author, và người đưa nội dung lên sẽ là Maintainer) 


Trong trường hợp không thực hiện được bước 1, cảnh báo người dùng vi 
phạm, và yêu cầu người đó ngừng publish các Module vi phạm, tự tay 
xóa khỏi hệ thống. 


Trong trường hợp không thực hiện được bước 2, quản trị hệ thống sẽ 
trực tiếp can thiệp và xóa các Module chưa xin phép khỏi hệ thống, đồng 
thời cảnh báo người dùng vi phạm, thậm chí có thể sẽ cắt quyền thành 
viên (nếu cần) 


